Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


Q Open Access Full Text Article 


Bài Nghiên cứu 


Thái độ của tầng lớp sĩ phu phong kiến Việt Nam trước những tri 
thức khoa học - kỹ thuật phương Tây từ thế kỷ xvii đến nửa đầu 


thế kỷ XIX 
Nguyễn Trọng Minh ˆ 


Bi 1iBDI 
#i\\</: 


, =— 
RE "TĐVNU-HCM Press| 
b. —," - 


se your smartphone to scan this 
QR code and download this article 


Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 
Liên hệ 


Nguyễn Trọng Minh, Bảo tàng Chứng tích 
chiến tranh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Email: trongminhussh@gmail.com 


Lịch sử 

e Ngày nhận: 27/9/2020 

e Ngày chấp nhận: 15/7/2021 
e Ngày đăng: 16/8/2021 


DOI : 10.32508/stdjssh.v5i3.694 


® Check for updates 


Bản quyền 

© ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố 
mở được phát hành theo các điều khoản của 
the Creative Commons Attribution 4.0 


\ 


VNU-HCM Press 


International license. 


TÓM TẮT 

Trong giai đoạn từ thế kỷ XVII - đến nửa đầu thế kỹ XIX, giữa Việt Nam và các nước phương Tây diễn 
ra nhiều sự giao lưu, tiếp xúc qua lại với nhau, được giới học giả gọi là cuộc ``giao lưu, tiếp xúc văn 
hóa Đông - Tây" ở Việt Nam lần thứ nhất. Thông qua cuộc ``giao lưu, tiếp xúc văn hóa Đông - Tây”, 
những tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây đã có điều kiện để du nhập vào nước ta. Với vai trò 
là những trí thức trong xã hội phong kiến, tầng lớp sĩ phu Việt Nam đã sớm có điều kiện tiếp xúc 
và làm quen với những tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây. Trong bối cảnh đứng trước sự ``hội 
nhập quốc tế” trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giới sĩ phu phong kiến Việt Nam đã suy nghĩ và hành 
động như thế nào? Những hệ quả đưa đến từ sự nhận thức và ứng xứ của tầng lớp sĩ phu đối với 
những tri thức khoa học - kỹ thuật phương Tây sẽ tác động đến đất nước vào thời điểm đó ra sao? 
Bằng phương pháp lịch sử và logic cùng với phép so sánh, đối chiếu các tư liệu thu thập được, bài 
viết sẽ góp thêm một góc nhìn để tìm hiểu về thái độ của tầng lớp sĩ phu Việt Nam đối với nền 
khoa học kỹ thuật phương Tây. Từ đó sẽ giúp chúng ta làm rõ được nhiều vấn đề, trong đó có việc 
tại sao Việt Nam lại không thể tiếp biến và làm chủ thành công những tri thức của nền khoa học 
kỹ thuật phương Tây nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước, để rồi sau đó phải nhận lấy những hậu 


quả nặng nề. 


Từ khoá: Thái độ, sĩ phu, khoa học kỹ thuật, phương Tây 


ĐẶT VẤN ĐỀ 


Những thành tựu của các cuộc phát kiến địa lý ở châu 
Âu hồi thế kỷ XIV-XV đã đưa thế giới xích lại gần 
nhau hơn. Từ những kết quả phát kiến địa lý, các 
nước phương Tây đã nhanh chóng vươn mình ra khắp 
thế giới, chủ động tìm đến những vùng đất mới, giàu 
có về tài nguyên và khoáng sản. Trong hành trình đó, 
Việt Nam là một điểm đến lý tưởng của chủ nghĩa tư 
bản phương Tây. Từ đây, các quốc gia phương Đông, 
phương Tây diễn ra sự giao lưu, tiếp xúc ở nhiều lĩnh 
vực, trong đó phải kể đến lĩnh vực khoa học - kỹ 
thuật. Ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu gọi đó là 
“cuộc tiếp xúc văn hóa Đông - Tây” lần thứ I, tương 
ứng với khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến nửa đầu 
thế kỷ XIX. Với sự phát triển của hệ thống khoa cử 
phong kiến, tầng lớp sĩ phu Việt Nam thế kỷ XVII đến 
nửa đầu thế kỷ XIX ngày càng được mở rộng về mặt 
số lượng. Với tư cách là những trí thức trong xã hội 
phong kiến, tầng lớp sĩ phu Việt Nam giai đoạn này đã 
sớm có điều kiện để tiếp cận với những tri thức khoa 
học kỹ thuật phương Tây. Họ thường thuộc giới cầm 
quyền hoặc những nho sĩ làm quan trong triều, bộ 
phận sĩ phu sống ở làng quê, ẩn mình trong dân chúng 


thường không có điều kiện để tiếp xúc với những tri 
thức khoa học kỹ thuật phương Tây. 


NỘI DUNG 


Thái độ của sĩ phu Việt Nam trước những tri 
thức khoa học - kỹ thuật phương Tây từ thế 
kỷ XVII - XVIII 

Các quốc gia phương Đông đứng trước những chuyển 
biến vô cùng lớn lao kể từ khi phương Tây tiến hành 
các cuộc phát kiến về địa lý. Việt Nam lúc này cũng 
không phải là một ngoại lệ. Trong bối cảnh đất nước 
bị chia cắt làm hai Đàng, cả Đàng Trong và Đàng 
Ngoài đều chấp nhận con đường mở cửa và hội nhập, 
chủ động tham gia vào các cuộc tiếp xúc với phương 
Tây. Thông qua các giáo sĩ thừa sai và các thương 
nhân châu Âu, những tri thức khoa học kỹ thuật từ 
phương Tây đã được du nhập vào cả hai Đàng. 

Ở Đàng Ngoài, các giáo sĩ thừa sai đã chủ động dâng 
lên Chúa Trịnh những vật phẩm, đồng thời giảng giải 
những kiến thức về khoa học kỹ thuật phương Tây, 
nhằm tạo lòng tin và giành lấy sự ủng hộ của các Chúa 
cho hoạt động truyền đạo của mình. Một số chúa 
Trịnh, nổi bật nhất là chúa Trịnh Tráng đã dành sự 


Trích dẫn bài báo này: Minh NT. Thái độ của tầng lớp sĩ phu phong kiến Việt Nam trước những tri 
thức khoa học - kỹ thuật phương Tây từ thế kỷ xvii đến nửa đầu thế kỷ xỉx. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. 


Hum; 5(3):1130-1138. 


1130 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


quan tâm nhất định đến những tri thức khoa học kỹ 
thuật của phương Tây. Năm 1627, giáo sĩ Alexandre 
de Rhodes (Đắc Lộ) đã mang biếu chúa Trịnh chiếc 
đồng hồ chạy bằng bánh xe và cuốn Kỷ hà nguyên bản 
(tức tác phẩm hình học vĩ đại Elements) của nhà toán 
học Euclide (do cha Ricci cùng người cộng tác Trung 
Hoa dịch), đồng thời cắt nghĩa về cuốn sách cho chúa 
Trịnh được hiểu. Trước đó một năm, giáo sĩ Badinoti 
(người Ý) cũng được vời về phủ chúa ở Thăng Long để 
giảng giải cho chúa những kiến thức về thiên văn, địa 
lý và toán học !. Tuy nhiên, sự quan tâm mà các chúa 
Trịnh dành cho tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây 
chỉ dừng lại ở mức độ hiếu kỳ chứ không triển khai áp 
dụng nó vào cuộc sống. 

Đối với Đàng Trong, các chúa Nguyễn bên cạnh việc 
chấp nhận sự hiện diện của các thừa sai dòng Tên 
trên vùng đất của mình để có được súng đạn giống 
như chúa Trịnh, chúa Nguyễn còn sử dụng các thừa 
sai vào các việc khác. Năm 1686, hay tin thừa sai 
Bartholomêo da Costa - người từng là bác sĩ của chúa 
đang chuẩn bị trở về châu Âu từ Macao, chúa Hiển 
đã lệnh cho ông phải quay trở lại Đàng Trong để tiếp 
tục chăm sóc súc khỏe cho chúa. Chúa Nguyễn Phúc 
Chu đã dùng các thừa sai là Antonio de Arnedo (năm 
1704) và De Lima (năm 1724) để dạy ông toán và thiên 
văn học. Năm 1752, chúa Nguyễn Phúc Khoát lại sử 
dụng thừa sai Xavier de Moterio là để làm thầy dạy 
toán cho mình và dùng thừa sai Jean de Loureira làm 
bác sĩ riêng cho mình. Điều đó cũng cho thấy rằng các 
chúa Nguyễn cũng đã phần có sự lưu tâm đến những 
tri thức khoa học kỹ thuật từ người phương Tây và 
bước đầu cho triển khai và áp dụng chúng vào Đàng 
Trong, tuy nhiên thái độ còn có sự dè dặt nhất định và 
những hành động trên còn chưa phổ biến, chỉ phục vụ 
cho nhu cầu cá nhân của các chúa mà thôi. 

Trong giới sĩ phu Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVII - 
XVIII, Lê Quý Đôn có lẽ là học giả đầu tiên thể hiện 
sự hứng thú với những tri thức khoa học phương 
Tây. Từng được cử đi sứ đến Trung Quốc, Lê Quý 
Đôn đã đọc qua các thư tịch và tri thức tự nhiên của 
phương Tây do các giáo sĩ Thiên Chúa truyền bá vào 
Trung Quốc hồi thế kỷ XVII - XVIH, như Ricci Mat- 
teo (1552-1610), Aleni, PJulin (1582-1649); Verbiest 
Ferdinasu (1623-1688). Trong tác phẩm Vân Đài luận 
eữ, Lê Quý Đôn đã thể hiện sự tò mò và hiếu kỳ khi 
được tiếp cận với những tri thức khoa học phương Tây 
dù chỉ bằng cách gián tiếp qua các sách vở, tài liệu của 
Trung Quốc. 

Lê Quý Đôn là người đầu tiên ở nước ta trình bày và 
giới thiệu những kiến thức của nền địa lý học phương 
Tây. Ông chấp nhận được những kiến thức mới như 
quả đất tròn, trái đất - mặt trời - mặt trăng chuyển 
động quanh nhau, đường kính trái đất, xích đạo, hai 


1131 


cực trái đất, kinh tuyến, vĩ tuyến,... của phương Tây 
đưa ra mà không xem đó là “dị đoan” hay “tà thuyết”. 
Bên cạnh địa lý học, Lê Quý Đôn cũng dành sự quan 
tâm tìm hiểu đến lĩnh vực lịch pháp học và thiên văn 
học của người Tây phương. Đối với lịch pháp học, 
ông mô tả: “Phép làm lịch của người Tây Dương cũng 
lấy số 360 làm độ chu thiên, có 96 khắc làm một ngày, 
khiến cho mỗi giờ đều tám khắc, không có số lẻ, để 
tiện suy tính, phép ấy rất là giản tắt” [Ÿ, tr.84]. Đối 
với thiên văn học, Lê Quý Đôn quan tâm đến các hành 
tinh trong vũ trụ: “Mặt trời to hơn đất, đất to hơn mặt 
trăng; chỗ đất cao nhất có cửa. Mặt trời, mặt trăng đi 
đến chỗ cửa ấy thì bị che mất ánh sáng mà bị ăn. Vị 
trí sao ngũ tinh (ngũ hành) cao thấp không đều nhau: 
Hỏa tinh ở cao nhất, thủy tinh ở thấp nhất, còn Kim 
tinh, Mộc tinh, Thổ tỉnh vị trí so le nhau ở khoảng 
giữa. Thế cho nên hành độ chu thiên (vòng quanh 
trời) có chậm và chóng khác nhau” [?, tr.177]. 

Bên cạnh những tri thức khoa học phương Tây, Lê 
Quý Đôn cũng dành sự ngợi khen cho nền kỹ thuật 
phương Tây khi đã tạo ra được những đồ vật rất tinh 
xảo: “Ở các nước Tây Dương, họ làm ra được chuông 
tự minh (tức đồng hồ báo thức), Hồn thiên nghi (tức 
quả thiên cầu, có ghi độ số các sao để xem thiên văn), 
tượng thiên xích (thước đo trên không), câu cổ pháp 
(phép tính đo tam giác lượng), phép đo lường thời 
gian, phép xem bóng mặt trời, xem sao” [7, tr.180]. 
Như nhiều sĩ phu Việt Nam đương thời, Lê Quý Đôn 
ít nhiều vẫn bị chi phối bởi tư tưởng “nội Hạ ngoại 
Dĩ; nhưng với sự khát khao hiểu biết và với cách làm 
việc khách quan khoa học, ông đã vượt khỏi một số 
hạn chế của phương Đông để bước đầu có những tìm 
hiểu, khảo cứu về những tri thức khoa học kỹ thuật 
phương Tây mà mình được tiếp xúc. Lê Quý Đôn 
cũng tỏ thái độ cầu tiến và khuyến khích việc học 
tập, tiếp nhận những tri thức phương Tây để làm bổ 
khuyết cho những gì mà nền học thuật phương Đông 
còn thiếu. 

Dẫu đã được tiếp xúc với những tri thức khoa học kỹ 
thuật phương Tây và đã xuất hiện những nhân vật “cấp 
tiến” như Lê Quý Đôn, giới sĩ phu cũng như chính 
quyền hai Đàng nhìn chung vẫn không xem những tri 
thức khoa học kỹ thuật phương Tây là mối quan tâm 
thường xuyên và dành cho nó một vị trí xác đáng. Tư 
duy và thái độ của họ vẫn còn nằm trong một khuôn 
khổ truyền thống, chưa có sự bức phá nhằm thoát ra 
khỏi khủng hoảng và lạc hậu. 

Đến cuối thế kỷ XVII, cuộc nội chiến giữa Nguyễn 
Ánh với nhà Tây Sơn diễn ra ngày càng quyết liệt. 
Cuộc nội chiến này diễn ra trong bối cảnh các nước 
Tư bản phương Tây đang tìm cách gia tăng sự hiện 
diện và sức ảnh hưởng ở các quốc gia phương Đông, 
trong đó có Việt Nam. Để gia tăng sức mạnh cho lực 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


lượng của mình, Nguyễn Ánh đã chủ động tiếp nhận 
những ảnh hưởng từ phương Tây. Khác với nhiều nhà 
lãnh đạo ở phương Đông lúc bấy giờ, Nguyễn Ánh tỏ 
ra rất quan tâm, chịu khó học tập và áp dụng những 
tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây. Giám mục 
Pigneau de Béhaine đã dịch nhiều đoạn của bộ bách 
khoa toàn thư Pháp (Encyclopédie) sang chữ Hán cho 
Nguyễn Ánh đọc. Trong hành trình buôn tẩu và gầy 
dựng lực lượng, Nguyễn Ánh đã chấp nhận sự có mặt 
của những người ngoại quốc (những sĩ quan người 
Pháp do Pigneau de Béhaine tuyển mộ trong quân đội 
của mình). Từ đó, ông đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực 
từ những người Pháp đi theo giúp mình. Họ đã trực 
tiếp tham gia hỗ trợ và chuyển giao những kỹ thuật 
quân sự phương Tây cho quân đội của Nguyễn Ánh. 
Nếu so chúa Trịnh và chúa Nguyễn trước đó, mức độ 
hiểu biết, tiếp thu và áp dụng những tri thức khoa học, 
kỹ thuật phương Tây của Nguyễn Ánh là vượt trội hơn 
hẳn dù cho nó chỉ chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực quân 
sự. Thái độ của Nguyễn Ánh đối với những tri thức 
khoa học, kỹ thuật phương Tây cũng là cầu thị và cởi 
mở hơn dẫu điều đó xuất phát chủ yếu từ yếu tố tình 
thế khi Nguyễn Ánh cần đến sự trợ giúp của những 
tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây trên lĩnh vực 
quân sự nhằm tăng cường sức mạnh để đương đầu với 
nhà Tây Sơn. Đây cũng chính là tiền đề then chốt đưa 
đến những chuyển biến quạn trọng trong việc tiếp thu 
và áp dụng những tri thức khoa học, kỹ thuật phương 
Tây ở Việt Nam về sau. 


Thái độ của sĩ phu Việt Nam trước những tri 
thức khoa học kỹ thuật phương Tây hồi nửa 
đầu thế kỷ XIX 

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long với những kinh 
nghiệm tiếp xúc với phương Tây trước đó đã từng 
bước định hình và khởi sự cho quá trình “hiện đại 
hóa” đất nước bằng việc tiếp thu và áp dụng những tri 
thức khoa học, kỹ thuật phương Tây ở tầm quốc gia, 
dưới sự dẫn dắt và quản lý của nhà nước. Sang đến 
thời Minh Mạng, vốn không được tiếp xúc trực tiếp 
với Tây phương nhiều như người cha của mình, tuy 
nhiên với tỉnh thần ham học hỏi, chuộng tri thức tiến 
bộ nên vua Minh Mạnh đã dày công nghiên cứu các 
sách vở của phương Tây, dùng nhiều cách khác nhau 
để thu thập các đồ vật, dụng cụ của phương Tây mang 
về tìm hiểu và chế tạo. Minh chứng tiêu biểu cho điều 
này là việc để nước Đại Nam có thể sản xuất được 
tàu máy hơi nước (một thành tựu khoa học tiên tiến 
của phương Tây lúc bấy giờ), Minh Mạng đã không 
ngần ngại chi ra những khoản tiền lớn mua tàu về làm 
mẫu cho thợ học tập với nguyện vọng tha thiết: “Irẫm 
muốn những người làm thợ nước ta đều học tập máy 


móc được tỉnh xảo, cho nên không tính đến sự tổn 
phí [ 3,tr.586]. Nhờ đó, nước Đại Nam đã thành công 
trong việc chế tạo được những chiến thuyền theo kiểu 
châu Âu mà chỉ dùng toàn những người thợ bản xứ. 
Tỉnh thần đó đã có sức lan tỏ đến nhiều sĩ phu nước 
nhà, nhất là những người có điều kiện xuất dương ra 
nước ngoài. 

Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XIX, các 
vua triểu Nguyễn đã nhiều lần cử các sứ đoàn xuất 
ngoại tới một số quốc gia và vùng hải đảo ở khu vực 
châu Á như Tân Gia Ba (tức Singapore), Giang Lưu 
Ba (tức Batavia, nay là Jakarta, Indonesia), Tiểu Tây 
Dương (tức khu vực bán đảo Ấn Độ)... Đó đều là 
những nơi mà người phương Tây đang cai trị hoặc 
có ảnh hưởng lớn. Bên cạnh hoạt động thương mại, 
các sứ đoàn còn có nhiệm vụ tìm hiểu về một thế giới 
mới bên ngoài Việt Nam và Trung Hoa, đó chính là 
phương Tây. Thành viên trong các sứ đoàn đa phần 
là những quan chức cao cấp trong triều như Lý Văn 
Phức, Phan Huy Chú, Trần Tú Dĩnh, Đào Trí Phú, Cao 
Bá Quát... 

Các sĩ phu Việt Nam như Lý Văn Phức, Phan Huy Chú 
lần đầu tận mắt chứng kiến về thế giới Tây phương đã 
không khỏi sửng sốt, giật mình. Từ đó, họ tỏ ra hiếu 
kỳ với những thứ mình được tiếp xúc, ghi chép chúng 
lại thật tỉ mỉ nhằm thỏa trí tò mò và tỉnh thần ham học 
hỏi của mình như Lý Văn Phức đã viết trong lời tựa 
của tác phẩm 1ây hành kiến văn kỷ lược: “Những khác 
biệt... ở địa phương nước ấy tuy không thể tường tận 
hết, nhưng những gì tận mắt trông thấy hay hỏi han 
được đều chẳng quản sự dốt nát mà thu thập lại, phân 
ra theo từng môn loại để ghi chép thành tập sách, 
nhan để là Tây hành kiến văn kỷ lược” [ Ý, tr.718]. 
Điểm đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà nho ở 
phương Tây là con người và cuộc sống của họ. Lý Văn 
Phức và Phan Huy Chú đã miêu tả vẻ ngoài của họ với 
thái độ lạ lẫm. Trong Tây hành kiến văn kỷ lược, Lý 
Văn Phức miêu tả: “Người nước (Hồng Mao) ấy phần 
nhiều cao lớn, mũi to, tóc đỏ, mắt sâu và đục, nhưng 
da dẻ trắng lắm” [”, tr.96]. Còn Phan Huy Chú trong 
Hải trình chí lược đã viết: “Về y phục, họ coi trọng 
màu trắng, mặc áo ngắn, quần dài, đều bó sát người. 
Mũ và giày đều màu đen, trông cũng chỉnh tế, đẹp đẽ. 
Đại để, y phục của người phương Tây đều giống của 
người Hồng Mao và Hòa Lang” [°, tr.835]. Tiếp đến, 
các phương tiện giao thông, phố xá, nhà cửa, các công 
trình kiến trúc công cộng, vườn hoa... được tổ chức 
và xây dựng theo lối Tây phương đã khiến các sĩ phu 
nước ta phải trầm trồ. Phan Huy Chú mô tả Giang 
Lưu Ba: “nhà ngói chen chúc ước tới vài mươi dặm, 
những ngôi nhà lầu có cửa kính ven sông, “hàng hóa la 
liệt) “ 
khái sự phồn vinh hoa lệ và cảnh sắc tươi đẹp có thể 


23 


xe ngựa như nước chảy”, và ông nhận xét: “Đại 


1132 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


sánh ngang Ngô Châu ở Trung Quốc, còn về quy mô 
rộng rãi sáng sủa thì lại hơn hẳn” [ý, tr.840]. 

Bên cạnh những yếu tố trên, những thành tựu của 
nền khoa học kỹ thuật phương Tây cũng gây ấn tượng 
mạnh với các sĩ phu nước nước ta. Phan Huy Chú 
cho biết người phương Tây có cách “lượng cung độ 
của trời để đo khoảng cách trên biển và chia mặt biển 
thành “độ” để định xa gần; phép đi biển của họ thì 
“xưa nay người ta vẫn thường ca ngợi Tây Dương có 
những nhà thông thái tính toán giỏi, không ai sánh 
kịp” [7, tr165]. Theo Phan Huy Chú, khoa thiên văn, 
địa lý của người phương Tây rất tiến bộ và đã vượt 
qua Trung Quốc: “Lị Mã Đậu (Matteo Rici) năm Sùng 
Trinh (thế kỷ XVID đã vào Trung Quốc sửa đổi lịch 
pháp, viết ra sách Khôn dư đồ thuyết và vẽ ra bản đồ 
thiên cầu và địa cầu mà đến nay người Trung Hoa vẫn 
theo. Đó là một người “kiến thức trác việt, lời bàn 
kỳ lạ, vượt hẳn xưa nay” [7, tr.165]. Ngoài lĩnh vực 
thiên văn - địa lý, Phan Huy Chú còn dành sự quan 
tâm đến những chiếc tàu máy hơi nước. Ông đã miêu 
tả tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước của Tây phương 
như sau: “Tàu chạy bằng hơi nước của họ quy cách 
rất lạ. Ở trong có một lò sắt đốt than tạo nên ngọn lửa 
bên trong. Lại có cái ống nằm ngang hướng ra biển 
để lấy nước ở ngoài vào. Một khi máy thuyền chuyển 
động thì lò than cháy lên, lửa bốc truyền vào ống chứa 
nước ở trong, hút nước làm chuyển vận bên ngoài, 
bánh xe cuốn sóng đẩy thuyền đi như bay... Còn như 
máy móc kỳ diệu thì không thể nào biết hết được. Hỏi 
người Tây dương thì tàu này do người Ma Li Căn (Mỹ) 
chế tạo, các nước khác cũng tuân theo cách thức ấy và 
ngày nay đã thành phổ biến ở Thái Tây rồi” [ Ế, tr.844]. 
Khi bàn về máy cưa gỗ, Phan Huy Chú đã tìm hiểu cặn 
kế về cách thức hoạt động cũng như nguyên lý chế tạo 
máy, ông viết: “Phép chế như sau. Trước hết người 
ta đào một con kênh ở bờ sông, cho nước chảy vào. 
Dựng một cái đình vuông cao hai tầng ở bên sông, 
cạnh đó đặt một bánh xe chắn dòng nước chảy vào 
kênh. Tầng trên của đình có bánh xe tròn hình tán 
lọng, cao và chắc. Bên dưới đặt một trục hình tròn 
xuyên ngang qua. Hai đầu có cột gỗ xuyên qua, làm 
thành trung tâm chuyển động. Tầng dưới lại đặt một 
bánh xe đối nhau với bánh xe ở ngoài và chia gắn hai 
giá cưa lớn ở hai bên phải và trái, mỗi cưa có 8 lưỡi 
cưa sắt, đều phải ăn khớp với trục ở tầng trên. Dưới 
cưa đặt những cây gỗ to kéo bằng móc sắt. Khi mở 
máy, xe nước chảy thì bánh xe tròn hình tán lọng và 
trục tròn xoay chuyển ở tầng trên. Hai bánh xe tròn 
ở trong và ngoài cũng quay ở tầng dưới và giá cưa lên 
xuống. Cưa nghiến vào gỗ và mạch cưa tự mở ra. Ván 
gỗ theo móc câu đấy lên dân. Không mất sức người 
đẩy kéo mà trong chốc lát, hai cây gỗ bị xẻ làm 8 tấm 
ván. Nước chảy thì gỗ bị xẻ, thực là đoạt được cái khéo 


1133 


léo của tạo hoá, mà giảm được sự khó khăn vất vả cho 
nhân công vận chuyển” [Š, tr.845]. 

Trước những gì được tận mắt chứng kiến về chiếc máy 
cưa gỗ, Phan Huy Chú đã dành cho nền kỹ nghệ Tây 
phương sự ngợi khen và thán phục: “Kẻ đầu tiên làm 
ra máy này là thuộc bậc Thánh trí vậy” [ 6 tr.845]. Ông 
tỏ ra rất kính phục những máy móc, đồ dùng của nền 
công nghiệp Hà Lan và phương Tây: “Bánh xe nhỏ 
nên đễ di chuyển, khi xe vòng lượn khó bị lật đổ. Hai 
con ngựa kéo phía trước chạy như bay... Đồ dùng của 
Hoà Lang đại khái đều tinh xảo, ví như đồng hồ và tàu 
chạy bằng hơi nước đều gần như đoạt cái khéo léo của 
tạo hoá. Máy móc bên trong tinh vi, bí mật khó hình 
dung được” [ý, tr.845]. 

Lý Văn Phức cũng có những nhận xét tương tự như 
Phan Huy Chú, ông đã vô cùng kinh ngạc trước nền 
khoa học, công nghệ phương Tây: “Lại có máy bơm 
nước... Khi đốt lò thì lửa chạy vòng quanh trong ống, 
máy sẽ lập tức chuyển động như bay, nước trong âu tự 
phóng lên trên không thể ngăn cản nổi. Còn những 
dây dợ dọc ngang trong máy cùng những kỹ xảo tỉnh 
vi của nó thì không có tai mắt nào có thể biết hết được” 
[Š, tr.784]. Đối với những lĩnh vực kỹ nghệ khác, theo 
Lý Văn Phức thì “Kỹ thuật chế tạo (của người phương 
Tây) đều rất tinh xảo, nhất là thuyền máy... thuyền 
có thể tiến lùi hoàn toàn nhờ vào sức người vậy” [Ÿ, 
tr.784]. Trong con mắt của một sĩ phu tới đến từ một 
nền văn minh thuần về nông nghiệp, những tri thức 
kỹ thuật phương Tây mà ông được tiếp xúc thật đã 
vượt ra khỏi sức hình dung, vượt lên trên quyền năng 
của tạo hóa: “Người Hồng Mao thường nói rằng trăm 
sự đều có thể làm, duy chỉ có sự sống và cái chết thì 
không tài khéo nào làm ra được” [Š, tr.785]. 

Sau Lý Văn Phức và Phan Huy Chú, Cao Bá Quát cũng 
nằm trong số không nhiều những sĩ phu Việt Nam 
có dịp đi công cán đến các xứ đang chịu sự cai quản 
của phương Tây. Tháng 12/1844, Cao Bá Quát theo 
Đào Trí Phú (trưởng đoàn) đáp thuyền Phấn Bằng đi 
“dương trình hiệu lực” (tức đi phục dịch để lấy công 
chuộc tội) đến vùng Hạ Châu - Tân Gia Ba (Singa- 
pore). Không có những ghi chép và khảo cứu rõ nét 
và cụ thể về những tri thức khoa học kỹ thuật phương 
Tây như Phan Huy Chú hay Lý Văn Phức, Cao Bá Quát 
chỉ thể hiện ấn tượng mạnh mẽ về những thành tựu 
của nền văn minh kỹ thuật Âu châu qua những tác 
phẩm thơ văn được ông sáng tác trong thời gian được 
cử đi xuất dương. Cao Bá Quát đã mô tả kỹ lưỡng về 
tàu máy hơi nước trong bài “Hổng mao hỏa thuyễn ca” 
Sau nhiều ngày tháng lênh đênh trên mặt biển bằng 
chiếc thuyền buồm (thuyền Phấn Bằng), khi được tận 
mắt chứng kiến chiếc tàu máy hơi nước di chuyển, 
Cao Bá Quát đã thực sự kinh ngạc và hứng thú về nó: 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


“Cao yên quán thanh không / (Luồng khói bốc lên 
không) 

Tả tác bách xích đôi / (Cao trăm thước sừng sững) 
Yêu kiểu thuỳ thiên long / (Ngoằn ngoèo như rồng sa) 
Cương phong xuy bất khai / (Gió thổi mạnh vẫn 
đứng)” 

Khi chiếc tàu được lại gần với chiếc tàu hơi nước, Cao 
Bá Quát miêu tả con tàu kinh dị này khá chỉ tiết: 
“Nguy tường ngật lập ngũ lạng tĩnh / (Cột tàu chót 
vót, quay gió lặng) 

Tu đồng trung trì phún tác yên thôi ngôi / (Ống khói 
đứng giữa nhả mây lưng trời cao) 

Hạ hữu song luân triển chuyển đạp cấp lãng / (Dưới 
có hai guồng xoay chuyển đập ngọn sóng) 

Luân phiên lãng phá ân kỳ sinh nộ lôi / (Guồng quay, 
sóng vỗ ầm ầm như sấm gào)” 

Hữu thì hoành hành đảo tẩu tật bôn mã / (Có lúc chạy 
ngang, giật lùi, nhanh hơn ngựa). 

Vô phàm, vô lỗ, vô nhân thôi / (Không buồm, không 
lái, không người chèo) 

Long Nha, Xích Khảm bách lý ngoại / (Long Nha, 
Xích Khảm ngoài trăm dặm) 

Đàn chỉ tảo khước kinh lan hồi / (Phút chốc đè sóng, 
đến nhẹ vèo)”? 

Với Cao Bá Quát, việc làm chủ một con tàu thần kỳ 
như thế, nền khoa học kỹ thuật của Âu Tây thật đáng 
nể. Cao Bá Quát cũng ngạc nhiên, sửng sốt khi được 
thương gia người Hoa là Hoàng Liên Phương cho xem 
thử chiếc kính viễn vọng do người Tây phương chế 
tạo. Qua trải nghiệm này, Cao Bá Quát hiểu rằng 
người Tây phương đã biến huyền thoại “thiên lý nhãn” 
thành hiện thực [19, tr.104]. 

Sau những chuyến được xuất dương “Tây hành”, hầu 
hết các sĩ phu đều có sự chuyển biến trong nhận thức, 
mong muốn đem những tri thức khoa học kỹ thuật 
phương Tây mà mình tìm hiểu được về áp dụng cho 
đất nước như tự sự của Lý Văn Phức trong bài Tựa 
cho sách Bản quốc sử ký lược biên: “Phàm người dân 
nước ta có con em giỏi giang thì trước hết nên dạy 
cho biết lịch sử nước Nam... rồi mở rộng bằng lịch sử 
các nước Âu Mỹ để có được trí tuệ tột bậc và kỹ xảo 
kỳ lạ của họ. Xem xét thắng bại, tốt xấu, cân nhắc sở 
đoản, sở trường của người và ta, mưu đồ công cuộc 
cải lương cho xã hội, thuận theo xu thế của thời vận 
để chuyển nghèo thành giàu, đổi yếu thành mạnh..., 
ngày khác sẽ vươn lên sôi động mãnh liệt, đẹp đẽ 
như gấm như hoa khiến lịch sử duy tân của đế quốc 
Việt Nam xuất hiện trong giáo giới toàn cầu, đó đều 
do đồng bào nước ta ấp ủ mà tổ chức nên vậy” [ l1, 
tr.246]. Những ghi chép của các sĩ phu “Tây hành” 
xuất dương thường được trình lên nhà vua, trở thành 
những tư liệu nghiên cứu hữu ích, thúc đẩy nhà cầm 
quyền tiếp nhận và áp dụng một số những tri thức về 


khoa học, kỹ thuật của phương Tây nhằm nâng cao 
tiểm lực của đất nước. 

Trong các vua triều Nguyễn cầm quyền giai đoạn nửa 
đầu thế kỷ XIX, vua Minh Mạng là người tỏ ra quan 
tâm và sốt sắng nhất trong việc triển khai áp dụng các 
tri thức về khoa học, kỹ thuật của phương Tây ở nước 
ta. Vua Minh Mạng đã nghiên cứu nhiều sách vở của 
phương Tây cùng những trước tác do các sĩ phu xuất 
dương “Tây hành” dâng lên, khuyến khích triều thần 
cùng tham gia với mình. Theo lệnh ông, thượng thư 
Bộ binh Trương Đăng Quế đã đọc và nghiên cứu các 
sách và bản đồ thủy chiến của phương Tây để soạn 
thành sách Thủy chiến tiên cơ quyết quyết thắng | 1”, 
tr.941], bộ binh pháp đầu tiên được viết theo kiểu 
phương Tây ở nước ta. Vào năm 1837, 1838, theo 
kiểu mẫu phương Tây, nhà Nguyễn đã chế tạo được 
máy cưa gỗ và xẻ gỗ bằng sức nước, máy hút nước 
tưới ruộng và còn có cả xe cứu hỏa. Đặc biệt là vào 
năm 1839, dựa trên các kiểu mẫu phương Tây, các 
đốc công Hoàng Văn Lịch, Vũ Huy Trinh cùng các thợ 
của ông đã đóng thành công chiếc tàu máy hơi nước 
đầu tiên, được vua Minh Mạng hết sức khen ngợi kế 
tr.486]. Những thành tựu trên cũng chính là những 
vấn đề đã được các sĩ phu quan tâm tìm hiểu và đề 
cập đến trong các trước tác viết về những chuyến xuất 
dương “Tây hành” của mình. Những thành tựu đó tất 
nhiên có được qua quá trình tìm học, nghiên cứu, thử 
nghiệm lâu dài nhưng ý tưởng ban đầu hẳn không thể 
không khởi nguồn từ những quan sát, ghi chép về Tây 
phương trong những trước tác của giới sĩ phu nước 
nhà. 

Tuy nhiên, dù có cái nhìn khá cởi mở với tri thức khoa 
học kỹ thuật phương Tây, các sĩ phu Việt Nam hồi 
nửa đầu thế kỷ XIX vẫn không thoát khỏi vấn để “thế 
giới quan. Thế giới quan của Nho giáo đã trở thành 
cái khung cứng nhắc được duy trì từ đời này qua đời 
khác mà các sĩ phu vẫn dùng nó để đánh giá hiện thực. 
Khi hiện thực vẫn còn nằm trong khuôn khổ “trật tự 
phong kiến” thì sự đánh giá đó cũng không đến nỗi 
sai lầm nghiêm trọng, mặc dù điều đó đã không phản 
ánh đúng khả năng phát triển của thời thế. Nhưng 
khi hiện thực ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ “trật tự 
phong kiến); khi nó đã thay đổi dưới sự tác động của 
phương Tây thì cách đánh giá, tiếp cận thời thế của 
giới sĩ phu vẫn chưa có sự chuyển biến. 

Trường hợp của Lý Văn Phức là một ví dụ tiêu biểu. 
Khi có điều kiện xuất dương “Tây hành; những tri 
thức khoa học kỹ thuật phương Tây về tàu máy hơi 
nước, máy dẫn thủy, kính thiên văn, cột thu lôi,... 
đều là những cái có sức hấp dẫn đối với ông. Tuy 
nhiên, khi bàn về cột thu lôi, Lý Văn Phúc lại giải 
thích: “Thường thấy dọc đường và trên nóc nhà của 
họ, có dựng một cái roi bằng sắt, chu vi một tấc, cao 


1134 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


chừng vài mươi thước. Hỏi thì nói rằng đó là một thứ 
sắt đã chế luyện theo phép dùng để thu hút sấm sét. 
Xứ này nhiều gió và sấm. Mỗi khi có sét thì nhà nào 
có roi sắt này sẽ bị hút vào đó và mắc chặt không nổ 
ra được, do đó tránh được hại. Hỏi kỹ về cái phép 
ấy thì không ai chịu chỉ rõ mà họ chỉ nói rằng cây sắt 
này là chế tạo từ bên tổ quốc của họ mà đem sang. Lại 
đem hỏi người Đường (người Trung Quốc), thì họ nói 
rằng thứ sắt ấy được luyện bằng từ thạch, tức là dựa 
trên cái lý “từ thạch dẫn châm Việc này tuy hoang 
đường nhưng cũng tỏ rõ mánh khóe của bọn Phiên 
quỷ (chỉ người phương Tây)” [ , tr686]. Dù đã có 
điều kiện để mở mang hiểu biết qua các chuyến xuất 
dương nhưng có đôi chỗ Lý Văn Phức vẫn tỏ ý khinh 
miệt những kiến thức mới, coi đó là “mánh khóe” của 
người Tây phương. 

Nguyên nhân sâu sa của hiện tượng trên là bởi quan 
niệm Hoa - Di đã ăn sâu vào tâm trí của giới sĩ phu 
nước nhà. Thêm vào đó là “tâm lý phản vệ” xuất phát 
từ nỗi lo sợ bị phủ định, các sĩ phu Việt Nam đã không 
tránh khỏi việc phê phán, chỉ trích lối sống cũng như 
các phong tục, tập quán của người Tây phương từ góc 
nhìn của đạo đức Nho giáo. Lý Văn Phức trong Tây 
hành kiến văn kỷ lược đã phê phán người phương Tây 


AZs33 CC 


là “thường giảo quyệt, thích lừa dối” “ngạo mạn, vô 


L3 


lễ, 


32 CC 


vung tiền kiêu ngạo” “đam mê phong lưu, nông 
nổi phóng đãng, không kiểm thúc” “hám lợi vô tình” 
[!!, tr230-231]. Phan Huy Chú trong Hải trình chí 
lược đã nhận xét: “lập quán phương Tây, lễ tục giản 
dị, không chuộng đẳng cấp, quyền uy... Người dưới 
yết kiến người trên không có lễ sụp lạy khấu đầu. 
Nghe nói vua nước ấy cũng rất giản dị, mỗi khi đi 
xe ra ngoài, mà thấy có người chắp tay kính cẩn, liền 
dừng xe để đáp lại. Bản thân là bậc quân trưởng mà đi 
cùng với kẻ thất phu, chứ không biết đến lễ giáo điển 
chương của Chu Khổng, nên tuy họ tài khéo trăm thứ, 
cuối cùng vẫn bị liệt vào hàng Man Di vậy” [”, tr.167]. 
Từ việc phê phán, chỉ trích lối sống, phong tục, tập 
quán của người phương Tây, những sĩ phu kể trên đã 
tỏ ra thận trọng, cảnh giác trong việc đón nhận những 
tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây. 

Với những sĩ phu có điều kiện ra nước ngoài để mở 
mang hiểu biết còn như vậy thì những sĩ phu trong 
nước còn tỏ thái độ cực đoan hơn khi tiếp xúc với 
những tri thức phương Tây. Phương Đình Nguyễn 
Văn Siêu trong tác phẩm Chư gia Thiên Chúa giáo bị 
khảo đã đưa ra kiến nghị: “Kính nay Hoàng thượng 
thẳng tay ức chế Phật giáo, ngăn đức Dương giáo (tức 
Thiên Chúa giáo) vì cái thuyết hư vô của họ sinh tệ 
mà thành ra cô tức (nhu nhược), cái thuật kỹ xảo (kỹ 
thuật phương Tây) của họ sinh tệ mà thành cơ trí” [ *§ 
tr.75]. 


, 


1135 


Dùng kiến thức, thế giới quan của “Nho giáo” để đánh 
giá, xem các tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây 
chỉ là trò trí trá, gian xảo không phải chỉ có các quan 
lại mà ngay các vua Nguyễn cũng mắc phải. Tháng 
8/1844, Đào Trí Phú dâng lên vua Thiệu Trị cái lồng 
vàng trong có con chim giả nuôi con chim non, và 
khẩu súng nhỏ có máy cắp vào nách. Vua nói rằng: 
“Máy móc của người phương Tây khéo thì khéo thực, 
nhưng khéo nhiều lại khó nhọc nhiều, chẳng qua là 
một đồ chơi đó thôi. Này những đồ chơi làm mất chí 
người, dâm xảo làm đãng lòng người, người đời xưa 
vẫn răn ở chỗ đó. Có lấy làm gì, rồi sai trả vể” la 
tr.635]. 

Bài xích đến cực đoan những tri thức khoa học, kỹ 
thuật phương Tây là thái độ chung của đông đảo giới 
sĩ phu triều Nguyễn. Trường hợp của Vũ Phạm Khải 
là một ví dụ tiêu biểu. Đầu năm Thiệu Trị 1841, khi đế 
quốc phương Tây vừa gây chiến tranh Nha phiến với 
Trung Quốc (1839) buộc nhà Thanh phải mở cửa thì 
danh nho Vũ Phạm Khải đã viết bài sớ có tên “Biện 
hoặc luận, phản đối việc tiếp nhận, học tập kỹ thuật 
của người phương Tây, chống lại sự tiếp xúc văn hóa 
với họ. Bài sớ của Vũ Phạm Khải được viết dưới dạng 
câu chuyện đối thoại của tác giả với “một phái viên 
vừa đi Tây trở về (ở đây là Trần Tú Dĩnh)”. Bài sớ có 
đoạn (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1998): “Chưa 
có Tây, nước ta có thiệt thòi gì? Có Tây rồi, nước ta có 
lợi gì? Không khen cái khéo của ta, lại khen cái xảo 
của Tây, há chẳng phải là bắt cái hình con cá, đuổi 
cái bóng con thỏ ư?... Hiểm độc thay cái sự xảo ấy 
của Tây không ở vật dùng mà ở tâm địa... Tây thường 
đem những thứ vô dụng để đổi lấy Ma Cao, đổi lấy Đài 
Loan đấy. Hàng của họ đến đâu là người của họ đến 
đấy, há không đáng lo sao?” [!ý, tr.373]. Trong bài 
sớ, ông còn lên án và chống lại việc tiếp nhận những 
thành tựu của nền khoa học kỹ thuật phương Tây: 
“Người khách từ Tây Dương trở về kể lại các máy móc 
tinh xảo của người Tây dương và ca ngợi hết lời cho 
rằng nước ta chưa hề có những thứ đó. Người ngồi 
nghe đều tấm tắc. Riêng ta không nói gì mà ngoảnh 
mặt đi nơi khác” [†5, tr.374]. Với nhận thức của phần 
đông giới sĩ phu nước nhà lúc bấy giờ, sự du nhập của 
những tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây sẽ đưa 
đến sự băng hoại đối với nền văn hóa truyền thống 
của dân tộc. Theo tư duy của họ, chỉ có thời Nghiêu 
Thuấn là phát triển, là văn minh, coi xưa hơn nay, chỉ 
cho mình là chính đạo, văn minh. Họ coi Khổng Tử 
là thầy tiêu biểu của muôn đời, các giáo lý của đạo 
Nho và các phát minh từ thời thượng cổ là chân lý 
cuối cùng, còn khoa học kỹ thuật của phương Tây chỉ 
là trò “dâm xảo” chỉ làm tốn hại cho đạo đức xã hội và 
con người. Chính những điều đó đã ru ngủ các sĩ phu 
trong một thời gian dài, không thể có sự được sự đột 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


phá trong nhận thức. Đến thời Tự Đức, khi bắt đầu 
chạm chán và nhận lấy những hậu quả đầu tiên trước 
sức mạnh của nền văn minh và vũ lực phương Tây 
nhưng phần lớn các sĩ phu vẫn tỏ ra bảo thủ và bài 
xích những tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây: 
“Cận đại nhiều người suy tôn phương pháp của thái 
Tây, có phải là vì kiến thức chân xác, vượt lên trên 
cổ nhân, hay cũng như những người nói theo, về hùa 
mà thôi? Theo cách lập thuyết của họ (phương Tây) 
thì không có âm dương, ngũ hành, tương sinh tương 
khắc. ..như thế cái học của họ đã trái lý và không hợp 
với cổ nhân rồi, còn lấy gì mà suy tôn họ nữa” [1” 
tr.45]. 

Nhìn chung, dù nước Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ 
XVII - đến nửa đầu thế kỷ XIX đã áp dụng nhiều tri 
thức khoa học kỹ thuật của Tây phương nhưng giới 
sĩ phu nước nhà chẳng ưa gì nơi xuất xứ của những 
tri thức này. Điều đó đã dẫn đến một thái độ tiếp thu 
“nửa vờï, vướng phải một mâu thuẫn không thể vượt 


, 


qua đó là làm sao Việt Nam có thể thực sự tiếp nhận và 
làm chủ được các tri thức khoa học kỹ thuật phương 
Tây khi không chịu bỏ công tìm hiểu các nguyên tắc 
nền tảng đã giúp tạo ra các kỹ thuật đó (tức các nguyên 
lý của khoa học Tây phương). Hoạt động tiếp nhận 
các tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây vì thế mà 
gặp nhiều trở ngại và dần bị ngưng tệ. 


KẾT LUẬN 


Khi được tiếp xúc với phương Tây, giới phong kiến 
cầm quyền và một bộ phận sĩ phu Việt Nam giai đoạn 
đầu thế kỷ XVII - nửa đầu thế kỷ XIX đã thể hiện sự 
chủ động và tinh thần cầu tiến trong việc tìm hiểu về 
những tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây dù cho 
mức độ và tính chất của điều đó có sự khác biệt giữa 
từng chính quyền phong kiến cũng như giới sĩ phu 
trong từng thời điểm lịch sử cụ thể. 

Tuy nhiên, trong nhận thức, thái độ, đường lối và 
các biện pháp mà họ tiến hành lại tồn đọng rất nhiều 
những mâu thuẫn, thiếu sót, thậm chí là sai lâm. Cách 
họ tiếp cận với những tri thức khoa học kỹ thuật 
phương Tây thường thông qua hình thức mày mò gián 
tiếp nên lượng kiến thức họ tiếp nhận được là ít ỏi, 
lại thường chậm hơn so với kho tàng tri thức đã vô 
cùng phong phú và đồ sộ của châu Âu. Hiệu quả thu 
được cũng vì thế mà khá hạn chế. Quá trình này lại 
chịu sự tác động và chỉ phối sâu sắc bởi những định 
kiến của đạo đức, lễ tiết Nho giáo đối với phương Tây. 
Phần đông giới sĩ phu nước nhà vẫn chưa thể vượt qua 
được khuôn khổ “thế giới quan” Nho giáo để có cái 
nhìn rộng lượng hơn về phương Tây. Chính vì vậy, họ 
thường dùng kiến thức, thế giới quan của “Nho giáo” 
để luận bàn, đánh giá về những tri thức khoa học kỹ 
thuật phương Tây. Điều đó đã khiến họ tự giam mình 


trong học thuyết Nho giáo cũ kỹ đang càng lạc hậu 
trước thời cuộc và tất cả những điều đó tạo nên một 
sức ỳ khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam. Hệ quả đưa 
đến là những những nhận định lệch lạc và hiểu lầm 
tai hại, ngăn cản sự đại hóa đất nước một cách thực 
sự. Vậy nên, dù đã tiếp thu và áp dụng một số tri 
thức khoa học kỹ thuật phương Tây nhưng điều đó 
chỉ mang tính chất “nửa vời; không giúp hình thành 
nên một trào lưu “Tây hóa) làm xuất hiện một cuộc 
“cách mạng” trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở Việt 
Nam thời bấy giờ. 


XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 


Tác giả xin cam đoan không hề có xung đột lợi ích nào 
trong công bố bài báo này. 


ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ 


Tác giả thực hiện toàn bộ nghiên cứu trong bài báo. 
Bài viết thể hiện một góc nhìn về lối tiếp cận và ứng 
xử với nền khoa học kỹ thuật phương Tây của tầng 
lớp trí thức trong xã hội phong kiến thông qua việc 
phân tích các trước tác mà họ để lại. Từ đó, bài viết 
góp thêm một khía cạnh để lý giải tại sao nước Việt 
Nam thời trung đại lại không thể tiếp biến và làm chủ 
thành công những tri thức của nền khoa học kỹ thuật 
phương Tây dù đã có điều kiện để tiếp xúc và làm quen 
với chúng, để rồi sau đó phải nhận lấy những hậu quả 
nặng nể. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Thông PH. Những đóng góp của đạo công giáo với văn hóa 
Việt. [online]. 2010 [cited 2010 July 2];Available from: http:// 
ubdkcgvn.org.vn/vi/van-hoa-nghe-thuat/2010/07/81E201FA/ 
nhung- dong- gop- cua- dao-cong- giao- voi-van-hoa- viet/. 

2.. Đôn LQ. Vân đài luận ngữ. Hà Nội: Văn hóa thông tin; 2006;. 

3.. Quốc sử quán triều Nguyễn. Đại Nam thưc lục, tập 5. Hà Nội: 
Giáo dục; 2007;. 

4. Ngân NT. Khảo sát bài Tựa sách Tây hành kiến văn kỷ lược. 
In trong Viện nghiên cứu Hán Nôm. Thông báo Hán Nôm học 
năm 2008. Hà Nội: Viện Nghiên cứu Hán Nôm xuất bản; 2009;. 

5. NaND. Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. Tập 2 (ký). Hà 
Nội: Giáo dục; 2001;. 

6.. LêPH. Phan Huy Chú và những cảm nhận về văn minh phương 
Tây qua hồi ký năm 1833. In trong Phan Huy Lê. Di sản văn 
hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử. Hà Nội: Đại học Quốc gia; 
2018;. 

7. Chú PH. Hải trình chí lược - Récit sommaire dun voyage en 
mer (1833) (Phan Huy Lê - Claudine Salmon - Tạ Trọng Hiệp 
dịch, giới thiệu). Paris: Association Archipel; 1994;. 

8. Khiêu V. Danh nhân Thăng Long - Hà Nội. Hà Nội: Hà Nội; 
2010;. 

9. Quát CB. Hồng Mao hoả thuyền ca (bản dịch của dịch giả 
Hoàng Tạo). [online]. 2014 [cited 2014 Aug 4];Available from: 
https://www.thivien.net/Cao- B%C3%A1-Qu%C3%A1t/H% 
E1%BB%93ng- Mao-ho%E1%BA%A3-thuy%E1%BB%81n-ca/ 
poem-IYtTH2VHVvWxKJpemjz3fg. 

10. Tính NT. Cái nhìn tiến bộ trong thơ chữ Hán của Cao Bá Quát. 
Tạp Chí Khoa Học Xã Hội Việt Nam 2015; 8(93);. 

11. Ích Nguyên T. Thuật bàn về tư liệu sách chữ Hán ở Việt Nam. 
Hà Nội: Khoa học xã hội; 2013;. 


1136 


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1 130-1138 


17. 


lặ. 


1137 


Quốc sử quán triều Nguyễn. Minh Mệnh chính yếu. Huế: 


Thuận Hóa; 2009;. 

Thâu C. Mấy nhận xét về nho giáo thời Nguyễn. In trong Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học Chúa 
Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế 
kỹ XVI đến thế kỷ XIX. Hà Nội: Thế giới; 2009;. 

Thâu C. Góp phần tìm hiểu Nho giáo, Nho sỹ, trí thức Việt Nam 
trước năm 1945. Hà Nội: Văn hóa thông tin; 2007;. 


T5; 


16. 


lã, 


Quốc sử quán triều Nguyễn. Đại Nam thực lục, tập 6. Hà Nội: 
Giáo Dục; 2007;. 

Hội Khoa học Lịch sử Viêt Nam, Trung tâm UNESCO Tư liệu Lịch 
sử Văn hóa Việt Nam. Vũ Phạm Khải - Danh nhân văn khóa, văn 
thân yêu nước chủ chiến thế kỷ XIX. Hà Nội: Văn hóa Thông tin; 
1998;. 

Khiêu V. Nho giáo và phát triển ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học 
Xã hội; 1997;. 


Science & Technology Development Journal - Social Sciences & Humanities, 5(3):T 130-T 138 


Q Open Access Full Text Article 


Research Article 


The attitude of Vietnamese feudal intellectual class towards 
scientific and technological western knowledge from the 17“ 
century to the first half of the 19? century 


Nguyen Trong Minh” 


IIISESEt.ILI 
#i\\» N: 


v b HN Pmes Press 


Use your smartphone to scan this 
QR code and download this article 


War Remnarts Museumn, Ho Chỉ Minh 


city, Vietnam 


Correspondence 


Nguyen Trong Minh, War Remnants 
Museum, Ho Chi Minh city, Vietnam 


Email: trongminhussh@gmail.com 


History 

e Received: 27/9/2020 
e Accepted: 15/7/2021 
e Published: 16/8/2021 


DOI : 10.32508/stdjssh.v5i3.694 
® Check for updates 


Copyright 

®© VNU-HCM Press. This is an open- 
access article distributed under the 
†erms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 International license. 


%\\» 


pc —==Ă=. 
VNU-HCM Press 


ABSTRACT 

During the period from the 17!" century to the first half of the 19 century, Vietnam and Western 
countries exchanged knowledge and interacted with each other in many diferent fields, which is 
considered the first Western and Oriental cultural exchanges by scholars. These cultural exchanges 
with Western intellectuals facilitated easy entry of scientific and technological Western knowledge 
into Vietnam. In fact, Vietnamese feudal intellectual class gained easy access to scientific and tech- 
nological Western knowledge. What were the attitude and actions of Vietnamese feudal intellec- 
tual class towards scientilic and technological Western knowledge? What did the consequences 
result from their perceptions and actions towards scientific and technological Western knowledge? 
Through the answers to these questions, by historical and logical methods and the method of col- 
ecting, comparing the writings of the Vietnamese feudal intellectual class on Western, the article 
contributes another perspective to learn about the attitudes of the Vietnamese scholar class to- 
wards the Western science and technology. Therefore, finding out about this point will help us 
understand and clarify many issues in a more evident way, including the question why Vietnam 
couldn't acculturate and gain ownership of Western knowledge in a successive way in order to 
develop and protect the counrry, thus, suffering from severe consequences. 

Key words: Attitude, Vietnamese, Science and Technology, Western 


Cite this article : Minh N T. The attitude of Vietnamese feudail intellectual class towards scientific 
and technological western knowledge from the 17” century to the first half of the 19” century. Sci. 
Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 5(3):1130-1138. 


1138 


